PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM 
ТНЕКАУАРА 


GIAI УЕ BAN 
(MITTAKATHA) 


Tác giả 
HÒA THƯỢNG GIỚI NGHIÊM 
(THITASILO) 


XUẤT BẢN NĂM 1974 


LỜI NÓI ĐẦU 
Thiết tưởng tình bạn trên đời nầy ai cũng có và ai cũng biết, 
nhưng chọn bạn làm sao có kết quả lợi ích và đem lại điều an 
vui, thì điều đó mới là khó. 
Nay tôi phiên dịch quyên sách bé nhỏ này để bó khuyết vào 
chỗ ấy, nghĩa là ai cũng có rất nhiều bạn, song lại không biết 
chọn bạn mà chơi. Hơn nữa, bạn ác thì không thiếu chi, bạn 
lành hoặc là pháp lữ mới là khó kiếm, cũng như vàng ngọc 
mới khó kiếm còn sạn sỏi thì không thiếu. 
Thân cận bạn lành hoặc thân thiết với phước lành chắc hắn 
bạn lành hoặc phước lành ấy sẽ làm cho ta thám nhuần đạo 
đức, từ từ thâm nhập những đức lành tánh tốt cho ngay trong 
khi còn tại tiền nầy, đúng như câu: “Thân cận thiện hữu, thí 
như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận”. 
Hơn thế nữa, cái phước mà mình đã làm hoặc lớn hoặc nhỏ 
và mới hay cũ, nhất là cận nghiệp, nghĩa là cái nghiệp lành 
nào mà ta vừa làm xong thì mãn thọ, cái phước ấy chắc chắn 
sẽ là bạn lành dẫn dắt ta trong nhàn cảnh nơi kiếp vị lai chàng 
sai. Khi chúng ta đã có bạn lành tức là bậc thiện hữu trí thức 
hoặc bạn lành tức là phần phước mà chính ta đã tạo trong 
kiếp xa xưa hoặc trong đời nây, chính cái phước йу mới có 
khả năng nâng đỡ ta, đưa ta vê thượng giới hoặc lạc cảnh, tức 
là cõi Người và các cõi Trời vậy. 
Giữa thời đại văn minh khoa học dạy cho chúng ta nhiều sáng 
kiến nhiều sự tiến bộ về vật chất cũng như tỉnh thần, Phật 
Giáo đã và đang dạy chúng ta trong vô lượng chu ky thế giới 
của Chư Phật quá khứ và nhiều thế kỷ đang diễn tiến trong 
đời Phật Thích Ca Giáo Chủ hiện tại, những chân lý sáng 
ngời và diệu pháp cao siêu, tuy thế vẫn còn có ác hữu hoặc ác 
pháp làm một thứ mây mù che phủ cái chân lý ấy. Thế cho 


nên Phật dạy chúng ta lánh xa bạn dữ, thân cận ban lành và 
phước lành. 


Mong cầu quả phước này hãy thấu đến toàn cả chúng sanh, 
nhất là cha mẹ và thầy tổ, cùng đàn na thí chủ đồng thọ 
hưởng và sau đạt đến bờ giác ngộ. 


Mong thay, 
Phật Lịch 2518, D.L 1974 
HÒA THƯỢNG GIỚI NGHIÊM 


LỄ bái tam bảo — Namatthu ratanattayassa 


BÀNG HỮU THUYÉT 
(MITTAKATHA) 
Lòng từ bi là đức tánh làm cho kết bạn với nhau được. 


Nhân loại sanh trong thế gian này có sự liên quan mật thiết 
với nhau; như cha, mẹ, con, chóng, vg, thày, trò, chủ, tớ, 
bằng hữu với nhau... Theo lẽ thường, họ cùng sanh lên để 
giúp đỡ cứu hộ lẫn nhau cho có sự an vui tiến hóa, theo phẩm 
vị tương quan với nhau. Nhưng nếu tùy năng lực của sự câu 
sanh thì có quå báo không dày dú dé tho huóng su an vui tién 
hóa, cho đồng đều nhau luôn khi, bởi theo chúng ta đã từng 
thấy rõ, có khi cha mẹ và con từ bỏ nhau, trở thành quân thù 
kẻ nghịch, kiếm chuyện phá hoại lẫn nhau. Bởi cớ ấy, người 
đời cần phải nương pháp có đức tánh, tức là “tâm từ Ы” 
mong điều tốt cho nhau để làm trợ nhân giúp thêm một bậc 
nữa, cũng là pháp để keo khắn tâm của người đã dính líu do 
những phẩm vị trên cho liên hiệp thân mật cùng nhau, mới 
kết quả tốt đẹp; tức là sự hộ trì cứu độ nhau được đầy đủ. 


Thật vậy, nhân loại trong hoàn vũ này có liên quan với nhau, 
không nói là phẩm vị nào, như cha mẹ và các con chồng và 
vợ, thầy và trò, chủ và tớ.. . cũng phải làm bạn với nhau cả, 
thì sự liên quan của những phẩm vị ấy mới được tién triển 
một cách vinh hạnh. Nếu không thé, sẽ trở thành kẻ nghịch 
với nhau Vậy. 

Thé thì nhân khiến cho con người có sự thương yêu lẫn nhau 
phải nhờ cái chi? 

Do nhờ tâm từ (Metta) mong sự lành cho nhau. Bởi tâm từ là 
đức tánh tốt quan trọng, giống như nước hàn hoặc giống như 


5 


nhựa, dùng dé hàn những người liên quan với nhau cho thành 
hữu nghị chặt thêm lên nữa. 


Không những thế, dù cho người dưng kẻ lạ, không phải máu 
thị tông môn với nhau hàn, song cũng nhờ đức tánh (Metta) 
пау có thể keo khắn kết bằng hữu với nhau được, và cần phải 
mật thiết với bốn hạng bạn sau đây: 


Bốn hạng bằng hữu (mitta) 


Tiếng MITTA dịch là bằng hữu hoặc bạn, không phải chỉ để 
gọi đặc biệt những người đã có tâm từ bi trân trọng nhau, tùy 
theo các phẩm vị đã lâu năm thôi đâu, dù kẻ lữ thương mà họ 
chỉ gặp nhau chốc lát giữa khoảng đường họ cũng biết làm 
bạn với nhau trong khi đi đường cho đặng sự hy vọng nương 
cậy ӛт áp trong lòng. Hoặc những phước thiện mà họ đã vun 
bồi sẵn trong tâm để làm nơi nương nhờ trong ngày vị lai, 
cũng được gọi là bạn vậy. 


Y nghĩa đúng như lời Phật thuyết trong Samyutta Nikãya nơi 
đoạn Devata samyutta như vầy: 

$айһо pasavafo mittam, 

Mata тійат sake ghare 

Sahayo atthajatassa 

Hoti mittam punappunam, 

Sayamkatani puññani 

Tam mittam samparayikam 


Nghĩa là: 
“Người lữ thương là bạn của kẻ đường xa 
Bà mẹ là bạn của trong nhà mình 
Bằng hữu là bạn của người hữu sự hằng phát sanh, 
Những phước báu mà họ đã tạo trw là bạn dính theo 
trong ngày vi lai” 


Y nghĩa của Phật ngôn trên đây sẽ nói rõ như vây: tất cả tàng 
lớp trong nhân loại đều cần phải có bạn lành, đến đôi người 
lữ thương không từng quen biết nhau, cũng Кё là bạn của 
người lữ hành được. 


Người được kêu là bạn có nhiều hạng, song trong kệ ngôn 
nây Đức Thê Tôn chỉ thuyêt 4hang như trên đã nói. 


Tiếp theo đây sẽ giải rộng 4 hạng bằng hữu ấy như vầy: 
1. Những người lữ thương là bạn của kẻ đi đường xa. 


Tiếng nói lữ thương trong chỗ này, ám chỉ những người đi xa 
đến các hương thôn hoặc quốc độ khác theo đường thủy hoặc 
đường bộ, để mua hoặc bán những đồ đạc. Người lữ hành 
đồng đi chung một con đường xa với nhau; dù người buôn 
bán đi chân hay đi xe... cùng dèu gọi lữ thương đồng hành 
cả. 

Lễ thường, NGƯỜI đi đường xa néu không có bạn đi cùng, һап 
nhiên tâm bị buồn tẻ; khủng khiếp sẽ phát sanh rất nhiều 
trong con đường mình đi. Nhưng néu may mắn gặp người đi 
đường dù không quen biết từ trước, cũng hy vọng một cách 
nồng nhiệt trong tâm và giảm bớt sự buồn tẻ hoặc khủng 
khiếp kia được. 


Lại nữa, người di đường xa mệt nhọc đuối sức hoặc lâm cơn 
bệnh hoạn giữa đường, là nhân làm cho họ trở ngại cuộc hành 
trình, có găng đi tới nữa không được. Trong khi ấy nếu có 
những người lữ thương, là kẻ giàu lòng hào hiệp, đem võng 
khiên hoặc lẫy xe chở đi; thì người lữ hành kia chắc hàn khỏi 
sự mỏi mệt đuối sức và đem mình đến nơi đến chốn một cách 
bình an. Bởi cớ ấy cho nên đáng gọi người lữ thương là bạn, 
vì họ là người ngăn ngừa điều tai hại theo đường và giúp cho 
cuộc hành trình của kẻ lữ hành đến nơi đến chốn được an 
toàn vul vẻ. 


Diễn giải bấy nhiêu đây cũng làm tài liệu dé cho thấy rõ ràng: 
dù cho người lữ hành chưa từng quen biết với nhau từ trước, 
cũng làm cho ấm áp trong lòng của người đi đường và giúp 
cho thành tựu công việc, nên Ngài gọi: Người lữ thương là 
bạn của người đi đường xa (Saftho pasavafo mittam). 


Câu Phật ngôn trên đây soi sáng cho ta thấy rõ quả lợi ích của 
sự có băng hữu, 46 làm tài liệu nhắc nhở tâm của người đời 
nên thỏa thích và thân cận với bạn lành. 

2. Bà mẹ là bạn trong nhà của mình. 


Những người trong gia đình, chung sống một chỗ với nhau và 
có công việc chung nhau một cách mật thiết, như cha mẹ với 
con trai con gái... Bậc trí tuệ gọi bà mẹ là bạn rất quan trọng, 
bởi bà mẹ có nhiều đặc ân mà làm những việc mà người khác 
trong gia đình khó làm được. Hắn như vậy, những người khác 
trong gia đình của mình như con, vợ... nếu mình lâm bệnh, 
họ hằng nhờm gớm hoặc chán nản trong sự nuôi bệnh, riêng 
bà mẹ sẽ coi phân nho của con mình đường như hoa đẹp, 
không nhóm góm, hy sinh chịu khó chịu cực với con. Có ау 
cho nên Ngài gọi người Mẹ là bạn trong nhà của mình. 


Lại nữa, tiếng gọi bạn đây đừng hiểu rằng chỉ đặc biệt gọi bà 
mẹ thôi đâu. Dù cha cũng có thê gọi Mitta được, bởi cha mẹ 
hăng có đủ 4 pháp của bạn lành (Mittadhamma) là: 


е Có nhiều đặc ân. 

е Chung vui chung khó. 

е Hướng dẫn điều lợi ích. 

e Có tình thương (tâm từ ái). 


Cả 4 bằng pháp này, cha me hàng 501 пһайп đặc biệt đến với 

các con nam nữ, một cách đầy đủ, không chịu bỏ thiếu sót. 

Chẳng những thế, cha mẹ còn từ Ы đặc biệt đến các con một 

cách phi thường. Người mong sự an vui và tốt lành bội phần 
8 


cho các con, trong khi những đứa con nam nữ, dù thọ khổ 
chút ít, cha mẹ cũng có tâm lo lắng luôn khi. Nếu có thé thay 
thế cho các con để lãnh lấy sự đau khổ về phần mình thì cha 
mẹ nhận liền tức khắc, không sụt së, dám hy sinh sự an vui 
của chính mình, đến đỗi sanh mạng của mình cũng không 
tiếc, miễn là hy sinh cho các con duoc sự an vui dễ dàng. 


Vê phân những người con nam nữ, có sự hy vọng âm ар 
trong tâm rât nhiêu khi chính mình được cha mẹ còn hộ trì 
cho. 


Đức hiệu của cha mẹ 


Đức Chánh dàng CHánh giác dựa nơi pháp có đức tánh lành 
của cha mẹ đã rãi đến gội пһийп cho các con nam nữ như đã 

giải, cho nên Ngài ấn định danh hiệu của cha mẹ bằng 4 
phẩm vị như vầy: 

Brahma ti mãtãpitaro 

Pubbacariyä ti vuccare 

Ahuneyyã ca рийапат 

Ра/ауа ca апибсатраКа 


Cha mẹ người tế độ các con, Như Lai gọi là “Phạm 

Thiên” 

Là “Thầy tổ đầu tiên” 

Là “Bậc đáng cúng dường” (A-la-hán) 

Là “Chư Thiên trước nhứt”, của những người con 

nam nữ. 
Giảng giải: 
Ngài cho cha mẹ danh hiệu là “Phạm Thiêm của con”, bởi 
cha mẹ hằng rải tứ vô lượng tâm, là Từ, Bi, Hy, Xã đến các 
con một cách đầy đủ, không từng bỏ qua, giống như Chư 
Thiên bậc cao gọi là Phạm Thiên, không từng bỏ qua 4 đức 
tánh ấy đối với tát cả chúng sanh. 

9 


Ngài cho cha mẹ danh hiệu là “Thầy Tổ đầu tiên của con” bởi 
bắt đầu từ ngày mới sanh ra, cha mẹ hằng lưu tâm сб găng 
dạy dỗ con đủ mọi cách, như dạy “con hãy ngồi như thế nây; 
hãy đứng như thế nầy; hãy đi như thé nây; hãy ăn uống như 
thế пау; hoặc nói năng như thế này...”. Về sau, các bậc Thầy 
tó khác với dạy cho học tập văn chương kỷ nghệ... hoặc 
truyền Tam quy Ngũ giới và cho xuất gia sadi hay thọ cụ ш 
giới... Những bậc Thầy Tổ sau này gọi là “Thầy sau” 
(Рассһағуа) còn cha mẹ được gọi là “Thầy trước” 
(Pubbäcärya), bởi đã dạy dỗ con cho lánh xa điều ác và thực 
hành điều thiện trước tất cả các Thầy Tổ khác. 


Ngài cho cha mẹ danh hiệu là “Chư Thiên trước nhứt” của 
con, bởi lẽ, “Thanh tịnh Thiên” (Visuddhideva). là bậc dứt trừ 
phiền não, tức là Thánh nhân vô lậu, các Ngài không nghĩ gì 
đến sự lỗi lầm của chúng sanh ngu muội đã mong hại Ngài 
trái lại các Ngài có gắng thực hành để hộ trì cho được sự an 
vui đến chúng sanh mà thôi và làm cho những lễ vật của phần 
đông dâng cúng được kết quả nhiều như thế nào, cha mẹ cũng 
thế, không chấp, trách gì sự lỗi lầm của con nam nữ đã hành 
động sái quây đến các Ngài. Cha mẹ hằng thực hiện những sự 
gội nhuần điều an vui tién hóa cho các con thôi, không dĩ đến 
sự mệt nhọc của bản thân, mới đáng gọi cha mẹ là “Chư 
Thiên”, bởi có sự hành động tương tự như bậc Thanh tịnh 
Thiên. Lại nữa, những người con được nghe biết các vị Thiên 
Thần khác cũng do Cha mẹ là người chỉ dẫn cho biết, thế nên 
những người con mới hiểu lẽ thực hành về Chư Thiên ấy, 
luôn đến kết quả cao siêu xứng đáng theo sức hành động của 
mình. 


Có ây cho nên các bậc tôn xưng: 


10 


Thiên (Sammatideba), Sanh hóa Thiên (Upapattideba) và 
Thanh tịnh Thiên (Visuddhideba) đêu gọi là “Chư Thiên 


29 


sau . 


Riêng vè cha mẹ gọi là “Chư Thiên trước”, bởi cha mẹ là 
người có đặc ân đối với các con nam nữ trước hơn tất cả Chư 
Thiên khác. 


Bởi cớ ấy, hàng thức đạt nên tôn kính phụng dưỡng và cúng 
dường đến cha mẹ, là bậc bằng hữu tối thượng trước nhất, các 
Ngài có đặc ân về mọi phương diện, nhuwtslaf sự hộ trì nuôi 
dưỡng phi thường. Vậy đạo làm con chúng ta chớ nên hờ 
hững. Được như thế, sự an vui tiến hóa sẽ phát sanh đến cho 
ta, nagy nơi kiếp này và kiếp sau chàng sai. Đức Bôn Sư 
Thích Ca đặc chỉ vê pháp Tứ vô lương tâm, nhứt là từ (metta) 
của cha mẹ đã thực hiện gội nhuần đến các con như thế, cho 
nên Ngài gọi bà mẹ là bạn trong nhà của mình (mātā mittam 
sake оһаге). 


Bạn hạng này có năng lực chỉ giúp những sự việc bên trong 
và trú trong phẩm vị là nơi tôn kính của những người con 
thôi. Hàng thức đạt không nên tự mãn chỉ nương nhờ với 
bằng hữu tức là cha mẹ thôi mà trái lại nên tìm kiếm bạn bên 
ngoài cho nhiều hơn nữa để được sức mạnh mà ta phải làm 
cho được kết quả khả quan. 


Cây to người ta cắt đứt rễ cái rễ con rồi, khi „вар con gió lốc 
sẽ ngã xuông, người bị đút hai tay hai chân rồi không thể làm 
được việc gì thế nào; người trên xã hội này cũng thế ấy, néu 
không có bằng hữu nào khác ngoài cha mẹ, thì hán sẽ đứng 
không vững và sự an vui tiến hóa sẽ khó phát triển đến ta. 
Bởi cớ ấy, người thức đạt nên tìm kiếm bạn lành 46 giúp sức 
cho mình thêm nữa. 


3) Băng hữu là bạn của người hữu sự. 


11 


Trong tiếng Việt Nam có bạn quen và bạn thân đều kêu là 
băng hữu hoặc bạn bè cả. 


Tiếng bạn quen аё nhận thức người bạn chung làm việc hoặc 
đi chung đường với mình, nghĩa là ta làm chức vụ gì người 
kia cũng có chức vụ giống như ta, người như thế gọi là bạn 
quen, chưa được kêu là bạn thân hoặc bằng hữu. 


Bạn thân là khi nào chung vui chung khổ, có thể giúp ta để 
trừ diệt và ngăn ngửa điều tai hại đã phát sanh hoặc sắp phát 
sanh cho tiêu mát đi, và người có tinh thương, trân trọng quý 
mến nhau với tắm lòng thanh khiết, luôn cả sự mật thiết đáng 
tin cậy nhau được, hoặc có tâm từ bi, trân trọng một cách 
chân thành đối với nhau. Người như thế mới đáng gọi là bằng 
hữu. 


Nói về bạn là một sức mạnh quan trọng trong sự đìu dắt 
những người thân cận cho được sự tiễn hóa hoặc sự tiêu hoại. 
Bởi bạn ác hằng giải bày cho thực hiện những việc không nên 
làm, hằng hướng dẫn cho tạo nghiệp ác và trược hạnh cho 
thân, khẩu, ý, khiến cho có kiến thức đê hèn, là điều đưa đến 
chỗ hư hoại thân thể và tài sản, là nhân làm cho khắc khổ 
trong đời này, và tiêu hoại điều lợi ích trong kiếp sau. Nghĩa 
là bạn ác lôi cuốn không cho có đức tin trong sạch ngưỡng 
mộ nơi Tam bảo, không cho thọ trì giới luật, không cho dứt 
bỏ của cải ra bố thí, không cho học kinh luật hoặc các môn 
học đứng đắn. 


Bạn lành tức là bạn trí thức đáng thân cận, các ngài hằng giải 
bày những người gần gũi cho thực hiện những việc nên làm, 
hướng dẫn cho tạo thiện nghiệp, là việc đáng được hưởng quả 
an vui, tiễn dẫn cho học kinh kệ và các môn học đúng theo lẽ 
đạo hoặc lẽ đời dàng cho những người đã vào thân cận có sự 
tién hóa và hạnh phúc trong kiếp hiện tại cũng như tương lai. 


12 


Điều này ta nên thấy rằng: tất cá chúng sanh trong hoàn vü, 
khi lọt khỏi lòng mẹ, ngoại trừ Đức Thé Tôn ra, thì không có 
người nào sanh ra dính sẵn sự hiểu biết hoặc những nghè 
nghiệp luôn một thể đâu và cũng không có người nào sanh ra 
thì đạt đến đức tánh phi thường của bậc Cao đức tức là Thiền 
định, đạo quả đâu. Trái lại, nhân mà người đời có thể hiểu 
biết những môn học hoặc đắc đạo quả lên bậc cao được cũng 
do nhờ bạn lành, tức là thầy dạy dỗ mới hiểu biết hoặc đạt 
đến đức tánh cao siêu được. 


Để được chứng minh điều пау, xin dẫn một câu chuyện như 
sau: 


Thuật rằng: Đức A-Nan có sự nghi ngờ như vầy: Pham hanh 
pháp mà các bậc Thánh nhân được kết quả rồi, do năng lực 
của mình phân nửa, do năng lực của bạn lành phân nửa, gom 
sức mạnh chung nhau mới đắc hay sao ư? 


Trong khi Đức A-Nan nghỉ ngại như vậy, Ngài liền đãnh lễ 
bạch hỏi Đức Bôn Sư được Ngài thuyết rằng: “Мау A-Nan! 
Không phải thế đâu, tất cả người đắc Phạm hạnh pháp chỉ 
nhờ năng lực của bạn lành. Мӛу А-Мап! Bạn lành hằng diu 
dắt những người thân cận cho đi theo con đàng có 8 chỉ”. 


Kế đó, Ngài thuyết để dạy đức A-Nan rằng “Мау A- Nan! 
Những chúng sanh có sự sanh, già, đau, chết, có sự buồn rầu 
than tiếc, có sự khó và bát binh trong tâm luôn khi, mà được 
thoát thân ra khỏi tất cả nỗi sanh già đau chết ấy, bởi nương 
nhờ Như Lai là Thiện hữu”. 


Sự giảng giãi đến đây vừa cho nhận thức được chắc chắn 
rằng: Bạn ác khiến cho tiêu hoại, bạn lành khiến cho tiến hóa. 
Cớ ấy, những người thức đạt khi đã hiểu rõ lẽ nầy rồi, nên 
lánh hắn bạn ác cho xa, như người đi đường xa tránh khỏi 


13 


quảng đường có tai hại trái lại cần gần gủi bạn lành giống 
như cha mẹ không rời bỏ những người con yêu dâu vậy. 


Sự nhận xét cách nào mới biết rằng: đây là bạn ác; đây là bạn 
lành? 


Cách thức nhận xét hai hạng bạn áy có nhièu lám, noi đây 
không giải đủ theo ý nghĩa đã xó trong các bộ kinh, chỉ lọc 
lây Phật Ngôn nào vừa làm tài liệu dé trang bị cho trí nhớ và 
trí tuệ của phần đông. Lại giảng vắn tắt như sau đây: 


Các bậc trí thức đã gom những pháp tướng quan trọng, là tài 
liệu 46 nhận xét bạn, tập trung trong bộ Dhammantti về đoạn 
bằng hữu thuyết như vây: “Bạn hợp theo ba tướng mạo gọi là 
bạn lành, nêu không hợp theo ba tướng mạo ây gọi là bạn 


29 


ác”. 
Ba tuóng cúa ban là: 
1) Ahite patisedho ca: Ngăn cản nhau trong sự vô 
ích. | 
2) Hitesu ca піуојако: Dìu dắt nhau trong việc hữu 
ích. 
3) Byasane сарагіссаро: Không bỏ nhau trong khi 
có sự tiêu hoại. 
Đây là tướng mạo của bạn vån tắt. 
Tướng mạo làm tài liệu để nhận xét theo ba điều văn tắt nầy 
là tài liệu nhận xét phô thông cả bạn tại gia và xuât ола. 
Trong bộ АйриЙағапіКауа (Tăng nhứt A-hàm), đoạn Sattaka 
nipata, Đức Bồn Sư thuyết cách thức nhận xét bạn cả hai 
phẩm mạo, chia sẻ khác nhau như dưới đây: 
1) Ріуо: Làm cho kẻ khác thương được. 
2) Garu: Làm cho kẻ khác tôn tong. 


14 


3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


Вһауатуо: Та luyện cho có phần tiến hóa, xứng 
đáng là nơi khen ngợi. 

Vatta: Siêng năng dạy dỗ. 

Vacanakkhamo: Nhẫn nại lời này tiếng nọ. 
Gambhiram katham katta: Tuần tự giảng giải ý 
nghĩa sâu xa. 

Noca atthane niyojati: Không hướng dẫn trong 
điều chăng nên học. 


Pháp dễ nhận xét bạn tại gia có bảy điều là: 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


Duddadam dadati: Cho những vật mà người khác 
khó cho được. 

Dukkaram karoti: Làm những việc mà người khác 
khó làm được. 

Dukkhamam khamari: Nín chịu những điều mà 
người khác khó піп chịu được. 

Сиуһатаѕѕа avikaroti: Mách việc kín của mình 
bạn. 

Guyhamassa pariguhari: Tiếp che dâu chuyện kín 
của bạn, không tiết lộ ra. 

Apadasu na jahati: Không ròi bỏ nhau trong khi 
có điều tai hại. 

Кһпепа пай таппай: Không khinh rẽ khi bạn bị 
sự túng cùng. 


Bạn xuất gia hoặc tại gia, nếu có đủ những chi điều như đã 
nói trên đây, mới gọi là bạn lành. Bạn như thế, hàng thức đạt 
nên thân cận để được giúp sức mạnh trong khi mình hữu sự 
phát sanh. Bởi người đời đã sống chung tập thể, từng nhóm, 
kë từ một gia đình đến một xóm, một quốc độ, cũng cần phải 
nương gá lẫn nhau, giúp nhau trong mọi công việc lớn hoặc 
nhỏ. Mình không thể tự cố gắng hoàn thành một công việc 
nếu không có sự giúp sức của bạn bè. Thật vậy, công việc 


15 


nào quá trình độ khả năng của một người làm cho kết quả 
thời, những công việc ây được kêt quả tôt đẹp y như ý muôn, 
bỡi có bạn lành giúp tính toán, giúp làm mới được. Vì lẽ đó 
nên Đức Thê Tôn dạy cho thây rõ điêu lợi ích của sự thân cận 
bạn lành răng: Băng hữu là bạn của người hữu sự hăng phát 
sanh. 
Ba hạng bạn như đã giải trên đây làm cho kết quả tốt đẹp, là 
chỉ giúp cho nhau được sự an vui trong đời hiện tại nây thôi, 
không thê giúp cho nhau được sự an үш trong đời vi lai đâu. 
Riêng vê phước thiện mà các thiện nhon đã tạo trú trong tâm 
mới là bạn có thê dính theo mình dên những kiêp sau. 

3. Phước là bạn trong những đời sau: 
Tiếng gọi phước là phản nghĩa với tội, có nghĩa rằng: “Điều 
lành là tài liệu làm cho tâm trong sạch”, hoặc là “thiện 
nghiệp”. 
Tội có nghĩa là điều ác, vật bát tịnh hoặc là “ác nghiệp”. 
Phước là điều làm cho tâm chúng sanh trở nên trong sạch. 
Tội là điều làm cho tâm nóng nảy, bức rức. 
Phước là bạn lành của người thực hành thân, khẩu, ý thanh 
hạnh. 
Tội là bạn ác của người thực hành thân, khẩu, ý trược hạnh. 
Phước dẫn chúng sanh về nhàn cảnh, là cõi người và các cõi 
trời. 
Tội dẫn chúng sanh vào ác đạo (nơi không tién hóa) là địa 
ngục, ngạ qui, súc sanh, A-tu-la. 
Phước đem sự sự an vui đến co chúng sanh hành thiện. 


Tôi đem sự khó đến cho chúng sanh hành ác. 


16 


Noi đây chỉ giảng giải về phước, là bạn lành của quí vị đã 
vun bôi mà thôi. 
Phước đây chia làm hai điều là: 


A. Phước nhân. 
B. Phước quả. 


Phước nhân là nói về thiện pháp để gội rửa tâm cho trong 
sạch, thanh khiết, để thoát khỏi phiền não như: tham, sân, 

i... Bởi vì thiện pháp nầy phát sanh trong tâm người nào, 
hằng làm cho tâm kẻ ấy trong sạch, xa lìa điều ác, việc làm, 
lời nói hoặc ý nghĩ điều gì toàn là thân, khẩu, ý thanh hạnh 
trong sạch cả ba cửa. 


Phước quả là nói đến sự an vui được phát sanh lên cho người 
đã bó túc; nhứt là làm cho phát sanh sự hớn hở, phi lạc trong 
tâm. Nếu nói theo chỗ phát khởi Phước thì gọi rằng: 


Puñña kiriyã vatthu: Tư cách phát sanh Phước có 10 điều là: 


1) Dana: Bó thí: sự dứt bỏ của cải, đem ra làm phước 
với tư cách tế độ, với tư cách cúng dường ân đức, với 
tư cách ủng hộ, để cho người thọ thí được kết quả lợi 
ích. Bồ thí đây là tài liệu dứt trừ lòng tham. 

2) Sia: Trì giới: Sự răn trị thân khâu cho nghiêm trang 
luôn khi. Giới đây là tài liệu dút trừ sân hận. 

3) Вһауапа: Tham thiền: Sự làm cho tâm vắng lặng và 
điêu luyện trí tuệ cho sáng suốt để thấy rõ chơn lý. 
Tham thiền đây là tài liệu dứt trừ si mê. 

4) Арасауапа: Kính nhường: Sự tỏ ra nhỏ nhẹ cung kính 
đối với người lớn hoặc đối với người có giới đức... 
Kính nhường đây là tài liệu dứt trừ ngã chấp và ngã 
mạng (khinh rẻ kẻ khác). 

5) Veyyavacca: Tiếp giúp việc lành: Sự siêng năng cố 
gắng tiếp giúp làm những việc nên làm của người 


17 


khác. Sự tiếp giúp này là tài liệu dứt trừ sự lười biếng 
(Коѕајја). 

6) Райідапа: Chia phước: Sự hồi hướng phần phước 
nghĩa là làm những điều phước thiện nào rôi hồi 
hướng quả phước ấy đến kẻ khác. Hồi hướng này là 
tài liệu dứt trừ sự không hoan hy (агай) và sự Боп sẻn 
khen ngợi đức tánh của kẻ khác (vannamacchariya). 

7) Pattänumodanä: Hoan hy phần phước: Sự vui mừng 
nhận lãnh với phần phước mà kẻ khác hồi hướng cho. 
Hoan hỷ phần phước đây là sự dứt trừ tật đó diều tốt 
của kẻ khác (issa). 

8) Dhammassavara: Nghe pháp: Sự nghe pháp hoặc sự 
thọ lời giáo huấn của bậc trí thức bằng cách cung 
kính. Nghe pháp đây là tài liệu dứt trừ sự không biết 
rõ hoặc hoài nghi (vicikicchā) và cứng cõi, ngã chấp, 
ngã mạng. 

9) Dhammadesana: Thuyết pháp: Sự giảng dạy pháp 46 
dìu dắt kẻ khác cả đường đời và đường đạo. Thuyết 
pháp đây là tài liệu dứt trừ sự không biết rõ của kẻ 
khá và dót trr sự bón 6а pháp 
(Оћаттатассагіуа). 

10) Ditthujukamma: Sự làm cho kiến thức ngay thẳng: 
Đây là làm cho sự hiểu thấy đứng theo giòng pháp, sự 
sửa trị tri kiến cho ngay thắng. Đây là tài liệu dứt trừ 
sự hiểu quấy (sửa trị tà kiến cho trở thành chánh kiến 
được là đức tánh tối quan trọng trong đường lối thực 
hành chánh pháp. Vì nêu con người có sự hiểu quấy 
thì sự hành động thân khẩu ý cũng có thể quấy theo. 
Nếu có sự hiểu biết hay hành đúng theo chánh pháp 
thì sự thực hiện nơi thân khẩu ý cũng có thể chánh 
đáng theo). 


Phước trả quả cho người làm. 


18 


Những người lành đã tạo phước thiện sẵn dành trong tâm, khi 
nhận xét sự hành động do thân khẩu ý của mình đã làm гбі, 
thấy toàn là phước thiện tất cả, hàn nhiên phát khởi phi lạc, 
thỏa thích vui tươi trong tâm rằng (điều lành, điều phước 
thiện ta đã làm sẵn rồi), khi nào nghĩ đến sẽ phát sanh sự 
hoan hỷ luôn luôn. Đến lúc gần chết, nếu được nghĩ thấy điều 
phước thiện mình đã tạo trữ ây, chắc hắn có sự vững dạ, dạn 
dĩ và không khủng khiếp đối với sự chết đã rõ ràng trước 
mắt; bởi tin chắc rằng: “Do nhờ năng lực phước thiện mà ta 
đã tạo trử đây, dù chết chăng nữa cũng được sanh về nơi nhàn 
cảnh chẳng sai”. Trong khi có sự tin mạnh như thế; hàn nhiên 
người ấy có trí nhớ minh mẫn, không bị mê loạn, cho đến khi 
rã tan ngũ uán, bước sang đời mới cũng được êm đẹp. Kế sau 
sự chết sẽ được an vui nơi nhàn cảnh, ấy là nhờ quả của 
phước thiện mà ta đã huân tập, tu tạo đó vậy. 


Phước là phù chú ngãi nghệ. 


Người lành đã tu tạo phước duyên chôn sâu trong tâm, được 
gọi là người biết phù phép ngãi nghệ một cách linh diệu hiển 
hách, bởi người có tâm thỏa thích trong việc phước hàn là nơi 
thương yêu vừa lòng của mọi người và Chư Thiên. Thật vậy, 
người nào muốn cho những kẻ xung quanh họ thân thiện và 
quý mến mình, nhưng người ấy dùng sái phương pháp về 
phước thiện, chỉ làm điều tội ác là nghiệp không đúng nhân 
quả, sái chân lý, không xứng đáng cho phần đông nhiệt tâm 
kính mến được, thử hỏi ai thương yêu quý trọng nỗi? Dù cho 
đi học phù phép ngãi nghệ hoặc kiếm những thầy đại tài danh 
tiếng đến bỏ bùa ngài, cũng chàng có ai tưng trọng do bị bùa 
phép của thầy ấy. 


Riêng về bậc tịnh giả không cần học phù phép ngãi nghệ 
hoặc nhờ thầy ngãi đại tài đến giúp, để khiến cho phần đông 
thương yêu quý trọng mình đâu, người ta chỉ quyết tâm cô 


19 


gắng tu tạo phước đức, là bó thí, trì giới, tham thiền... Đương 
nhiên những người xung quanh mình đến sum уйу tôn trọng 
muốn nghe muốn thấy mặt mình tất cả. Cớ ấy mới đáng nhận 
rằng phù chú ngãi nghệ hay nhứt, bỡi lẽ tâm của người đó có 
phước. Ông thầy trị bệnh với thứ thuốc linh được có thể lành 
được do nhờ người bệnh chưa hết tuôi thọ. 


Nói tóm lại cho 46 nghe là phù chú ngãi nghệ mà người ngu 
si trọng dụng, không hay bằng phù chú ngãi nghệ tức là 
phước thiện và thanh hạnh mà bậc trí thức đã nhiệt tâm tu 
tập. 

Ý nghĩa giảng giải bấy nhiêu đây chỉ cho thấy rằng: Phước 
mà các vị thiện nhân đã tạo trử rồi gọi là đức tánh đem sự vui 
tươi lại cho từ đời này đến kiếp sau; lại đưa đường dẫn lối 
cho được sự an vui trong khi lâm chung. Bởi lẽ ấy, phước 
mới đáng gọi là bạn lành cao quý hơn tất cả bằng hữu khác, 
đúng như Phật ngôn đã nói: “Những điều phước thiện mà họ 
đã tự mình tạo trử, hắn là bạn thân thiết dính theo trong đời vi 
lai (Sayam katani puññani tam mittam samparayikam). 


HÉT 
CÁC KINH SÁCH DO TÔI SOẠN & DỊCH 


Đã xuất bản 


1. Hạnh Phúc Kinh (bìa đỏ) 
2. Tiểu sử Phật Thích Ca 

3. Mi Tiên vẫn đáp 

4. Giải về Kiếp 

5. Giải về Bạn 


Sắp xuất bản 


6. Pháp Đoàn Kết 
20 


Giài Thoát Giáo 
Giải vê Сбі Trời 
Мі Tiên vân đáp П 


. Thập Bồn Sanh 

. Giải về Lửa 

. Dạ Xoa hỏi Phật 

. Nhà của Tâm 

. Vô Ấn Tượng Pháp 
. Kinh Ô Mối 

. Vi điệu Pháp vấn đáp 
. Pháp số Giảng giải 

. Vi diệu Pháp уйп tắt 
. 37 Pháp trợ Bồ đề 

. Tam tạng quyền 1 

. Tam tạng quyền 2 

. Tam tạng quyền 3 

. Tam tạng quyền 4 

. Tam tạng quyền 40 

. Tam tạng quyền 41 


21 


